I 

I 



II 

III 


TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN HÀ TỈNH 

BISHOP'S HOUSE OF HA TINH DIOCESE 

Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Việt Nam 

Thach Trung commune, Ha Tinh City, Ha Tinh province, Viet Nam 

Website: http://giaophanhatinh.com; http://giaophanhatinh.org 

Email : vanphongtgm@giaophanhatinh.com 

Phone: (+84) 865 165 167 


SỐ 30/2020/T-GM 

Vv. Trợ giúp nạn nhân lũ lụt 


Văn Hạnh, ngày 26 tháng 10 năm 2020 


Kính gủh Quý Cha, Quý Tu sỹ, Chủng sinh 

và Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận Hà Tĩnh 


Quý ông bà và anh chị em thân mến, 

Thiên tai và cả "nhân tai" là một thực tế buồn nhưng lại dường như đã quen thuộc với 
Giáo phận chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi đau xót khi chứng kiến sự khốc liệt 
mà trận lũ vừa qua đã ập xuống trên nhiều nơi, gây tang tóc cho nhiều người. Nhưng trong 
tình cảnh đó, chúng ta không cô đơn, vì hầu hết mọi miền đất nước cũng như nhiều nơi 
trên thế giới đã và đang hướng về chúng ta trong tình yêu thương, chia sẻ. Cách riêng tại 
Giáo phận nhà, tôi biết nhiều giáo xứ, nhiều nhóm, nhiều hội đoàn và cá nhân đã chủ động 
chạy đến với anh chị em gặp nạn, không phân biệt tôn giáo. Tôi khen ngợi và trân quý 
những nghĩa cử tốt lành đó. 

Việc cứu trợ là cấp bách và cần thiết, tuy nhiên cũng cần có những trợ giúp khác để tái lập 
cuộc sống và những giải pháp mang tính bền vững hơn cho tương lai. Vì thế, tôi mong 
Cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo phận thực hiện những điều sau: 

1. Những giáo xứ không bị thiệt hại hoặc ít bị thiệt hại tổ chức cuộc lạc quyên bằng 
hình thức dâng của lễ vào ngày Lễ Các Thánh năm nay (01/11) nhằm trợ giúp cho 
những người gặp nạn. Khoản đóng góp này nên chuyển về Tòa Giám mục để thực 
hiện chương trình tái lập cuộc sống ổn định cho các nạn nhân hậu lũ lụt. 

2. Việc cứu trợ, trợ giúp sau lũ lụt không chỉ giới hạn trong giáo xứ, những vùng Công 
Giáo mà cần mở rộng, hướng đến những anh chị em lương dân hay không cùng tôn 
giáo chung quanh chúng ta, vì trong Đức tin Kitô giáo, chúng ta biết rằng họ là anh 
em với chúng ta, con cùng một Cha trên Trời. 

3. Học hỏi và thực hành Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô để có 
thái độ tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc môi trường, chăm sóc "Mẹ Trái đất" của 
chúng ta. Vì chỉ khi chúng ta biết làm như vậy mới có thể sống hài hòa và yên bình. 

Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt, đồng thời cũng không quên xin 
Chúa ban phúc cho các ân nhân đã đưa bàn tay nhân ái nâng đỡ chúng ta trong lúc này. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa 
chúc lành cho tất cả chúng ta. 









